Hoạch định chính sách dựa trên khoa học: Nên móng thành công của T... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/prmt_ article&li=19376 


Iof2 


Kinh (tế 
và tư báo 


® “... 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





Hoạch định chính sách dựa trên khoa học: Nên móng 
thành công của Thủ tướng Đức Angela Merkel 


1427] 20/09/2021 


Sau hơn 16 năm cầm quyền kể từ Năm 2005, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chính thức thôi đảm nhận chức vụ 
Thủ tướng sau đợt bâu cử liên bang vào tháng 9 này. Là vị Thủ tướng nằm quyền lâu nhất tại châu Âu, bà Angela 
Merkel đã có nhiêu đóng góp chính sách quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội Đức và khu vực. Theo Nature,... 
Nổi bật trong vai trò lãnh đạo của một đất nước, mọi người ít chú ý rằng bà Angela Merkel là tiến sỹ ngành hóa học lượng 
tử (tốt nghiệp năm 1986 tại Viện Hàn lâm Khoa học Đức ở Berlin - Adlershof thuộc Đông Đức cũ). Trong thời kỳ theo đuổi 
nghiên cứu, bà tìm hiểu về cơ học lượng tử của va chạm khí-hạt. Các kết quả nghiên cứu này được công bố trên các tạp 
chí như Chemical Physics [2], hay Journal of the American Chemical Society [3]. 





Bà Angela Merkel giữ cương vị Thủ tướng Đức từ năm 2005 đến nay 


Thành công trong môi trường học thuật, bà tiếp tục xây dựng và phát triển nền khoa học Đức trên cương vị Thủ tướng. 
Nature cho biết, bà thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt với các nhà khoa học đầu ngành ở các lĩnh vực khác nhau 
[1]. Đặc biệt, bà cũng sẵn sàng phản biện các nhà khoa học với các câu hỏi kỹ thuật sâu. Điều này đã mang tới những 
nguồn tài trợ quý giá cho khoa học như chương trình trị giá 2,4 tỷ USD cho lĩnh vực máy tính lượng tử và các công nghệ 
liên quan. Kể từ năm 2006, tài trợ khoa học tại Đức liên tục tăng từ 3-5% mỗi năm. Ngân sách khoa học hàng năm cũng 
lên tới 24 tỷ euro. 


Các chính sách này đã mang tới các thành công lớn cho khoa 
học Đức. Dữ liệu từ Nature Index cho biết, Đức chiếm tới 7,5% số 
công bố chất lượng cao toàn cầu trong giai đoạn 2015-2019 |4. 
Vào năm 2020, Đức đứng đầu bảng xếp hạng Bloomberg 
lnnovation Index [5]. Thành công trong khoa học đã được 
chuyển đổi thành ổn định và phát triển kinh tế, khi Đức liên tục 
duy trì vị thế là một trong 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới [6]. 


Việc hoạch định chính sách dựa trên phương pháp và các bằng 
chứng khoa học đã giúp mang tới các giá trị phát triển bền vững 
cho một đất nước [7]. Việt Nam hiện tại cũng đang cho thấy các 
tín hiệu tốt trong việc áp dụng khoa học vào quá trình hoạch 


0/20/2021, 5:19 PM 


Hoạch định chính sách dựa trên khoa học: Nên móng thành công của T... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/prmt_ article&li=19376 


định chính sách. Trong cuốn sách năm 2009 (tái bản 2021) Kinh 
tế Việt Nam: Thăng trâm và đột phá, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính cũng đã coi “công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng 
trong điều hành vĩ mô” là một trong năm bài học quan trọng để 
có thể đảm bảo an ninh kinh tế cho Việt Nam [8]. Một trong 
những viên gạch đầu tiên để đạt được mục tiêu đó chính là việc 
“xây dựng và hoàn thiện thể chế, chiến lược phát triển khoa học 
và công nghệ, đi cùng với cơ chế, chính sách và sự đầu tư để 
khuyến khích, tạo môi trường cho các nhà khoa học cống hiến... T 

[9]. Sự thay đổi và hội nhập toàn cầu của khoa học Việt Nam lÌ H (HẦU 
[10,11] sẽ mang tới các đóng góp rất ý nghĩa trong việc hỗ trợ “ 

Chính phủ giải quyết các vấn đề khó khăn như biến đổi khí hậu, 
phát triển kinh tế, hay đối đầu với dịch bệnh. Đồng thời, Chính 
phủ cũng đã và đang hỗ trợ hết sức cho sự phát triển của khoa 
học Việt Nam, mới đây nhất là chương trình sản xuất vaccine 
trong nước. 


Trở lại câu chuyện của nước Đức. Thực tế cho thấy một điều 
khá trớ trêu là trong khi là một nguyên thủ có trình độ khoa học 
rất cao, bà Angela Merkel lại bị vướng víu trong giải quyết biến 
đổi môi trường, bởi một vấn đề có liên quan tới chuyên môn gần NI. 
với lĩnh vực của bà: năng lượng nguyên tử [1]. Nature cho biết, 
việc dần loại bỏ năng lượng hạt nhân tại Đức đã làm quá trình 
giảm thiểu khí thải carbon khó khăn hơn bao giờ hết. Thực tế Trong cuốn "Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và 
này cho thấy, bản thân việc ứng dụng tri thức khoa học nhằm đột phá”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng coi 


CHÉNH YRI 0UỐC 61A 





giúp các quốc gia giải quyết với các vấn đề phức tạp là một “công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong 
công việc đan xen lĩnh vực, đòi hỏi sự kết hợp khoa học công điều hành vĩ mổ” là một trong năm bài học quan 
nghệ, với khoa học xã hội và chính trị [12l. trọng để có thể đảm bảo an ninh kinh tế cho 


: Việt Nam. 
Tài liệu tham khảo: 


[1| Editorial. (2021). Politics will be poorer without Angela Merkels scientifc approach. Nature, 597, 304, DOI: 
https:/⁄/doi.org/10.1038/d341586-021-02479-6. 


[2] Havlas, Z., et al. (1988). Ab initio quantum chemical study of the SN2 reaction, CH3F+ H-—› CH4+ F-, in the gas 
phase. Chemical Physics, 127(1-3), 53-63. 


[3| Merkel A, Havlas Z, & Zahradnik R. (1988). Evaluation of the rate constant for the SN2 reaction fluoromethane+ 
hydride. fwdarw. methane+ fluoride in the gas phase. Journal of the American Chemical Society, 110(25), 8355-8359. 


|4| Nature Index. (2020). German science on the world stage: visualized. Nature, 587, S110-S111, DOI: https://doi.org 
/10.1038/d41586-020-03320-2 


|5] Crew B. (2020). German science is thriving, but diversity remains an issue. Nature, 587, S103, DOI: https://doi.org 
/10.1038/d41586-020-03317-x. 


J6] Silver C. (2020). The Top 25 Economies in the World. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/insights 
/Worlds-top-economies 


[Z] Vuong QH. (2018). The (r)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human 
Behaviour, 2(1), 5. 


[B] Chính PM, & Hoàng VQ. (2021). Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


[9] Văn H. (2021). Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững. Báo Chính phủ. URL: http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=446643 


[10] Vuong QH. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 3(10), 
1034. 


[11] Vuong QH. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nafure, 582(7811), 149. 


[12] Hoàng NM. (2021). Dịch bệnh, đói nghèo, thiên tai: Con đường nào cho chúng ta vượt qua khó khăn?. Kinh tế và Dự 
báo. URL: https://kinhtevadubao.vn/dich-benh-doi-ngheo-thien-tai-con-duong-nao-cho-chung-ta-vuot-qua-kho- 
khan-19288.html 


Hồ Mạnh Toàn, 
Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường Đại học Phenikaa 
URL: https://kinhtevadubao.vn/hoach-dinh-chinh-sach-dua-tren-khoa-hoc-nen-mong-thanh-cong-cua-thu-tuong-duc- 
angela-merkel-19376.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


20of2 0/20/2021, 5:19 PM 


